Sức siêu cường cũng có 
hạn ! 


Nguyễn Bặc 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Sức siêu cường _cũng có hạn ! 


Nguyễn Bặc 
Sức siêu cường cũng có hạn ! 
Nhận định: Cuộc chiến Irak, một năm sau 


Lịch sử trước sau gì cũng trừng phạt những điều gian 
ngoan, dối trá, nhưng có lẽ việc này chưa khi nào xảy ra 
nhanh chóng như tại Irak vừa qua. Chỉ một năm sau khi viện 
ra hàng loạt lí cớ để mở màn cuộc chiến xâm lược -bất cần 
công pháp quốc tế, bất kể phản đối của LHQ- hôm nay chính 
quyền Bush đang ôm cục nợ đời Irak với những hậu quả 
chưa thể lường được cho khu vực Trung Đông và cho an ninh 
cả thế giới. 

Tuy vậy khi kiểm điểm một năm đánh chiếm Irak, con mèo 
Washington cũng cố tìm mọi cách để khen mèo dài đuôi. 
Một bản liệt kê các thành quả đã được trình làng với báo chí 
quốc tế: Dân Irak đã thoát khỏi một chế độ độc tài cực kì 
khát máu; Saddam thì đã bị moi cổ lên từ một cái hầm nhỏ 
tối tăm, bắt cạo râu húi tóc để chờ ngày ra toà đền tội; bản 
Hiến pháp lâm thời cũng đã được các phe phái kình chống 
của Irak thoả thuận xong, ghi nhận nhiều quyền tự do dân 
chủ căn bản mà nhiều nước trong vùng không hề có được; 
trong 3 tháng nữa mà thôi, quân chiếm đóng sẽ giao quyền 
lại cho một chính quyền Irak; và cuối cùng, không còn 
Saddam, thế giới nói chung (và Hoa Kỳ nói riêng) đã an ninh 
hơn trước. 

Nghe ra thì cũng hồ hởi phấn khởi đôi chút, tuy nhiên thực 
tế ngày nay đang nói một ngôn ngữ khác. Về mặt chính trị 


và kinh tế-xã hội, Irak đang ngụp lặn trong hỗn loạn và bấp 
bênh. Nguyên nhân là một loạt các sai lầm căn bản mà lực 
lượng chiếm đóng Mỹ đã gây ra -vô tình hay cố ý, chúng ta 
không biết- trong những tuần lễ đầu tiếp thu quyền hành tại 
Bagdad: Thứ nhất, người Mỹ đã khoanh tay đứng nhìn các 
đoàn trộm cướp hôi của, kéo nhau đi ăn cướp như từng bầy 
châu chấu phá hoại mùa màng. Bên cạnh các bộ, ti, công 
sở, nhà thương, thì các viện bảo tàng, các thư viện quốc gia, 
trường đại học... bị vơ vét tàn bạo nhất, cướp sạch sành 
sanh các gia sản của quốc gia Irak -mà cũng là gia sản văn 
hoá quý báu của cả thế giới. Kí ức của một quốc gia đã bị 
xoá sạch. (Trong tất cả các bộ của Irak, chỉ có bộ dầu hoả là 
không bị hôi của, vì có lính Mỹ đứng canh trước cổng). 

Sai lâm thứ hai của lực lượng chiếm đóng là quyết định giải 
thể toàn bộ quân đội và cảnh sát Irak, đánh giá sai lầm rằng 
quân đội này là cánh tay của chế độ Saddam. Đột nhiên, 
trên cả nước bỗng có hàng triệu thanh niên thất nghiệp, bất 
mãn, mà lại đã có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng vũ khí. Giá 
rằng cứ giữ nguyên cơ cấu quân đội và cảnh sát Irak (nhưng 
chỉ thay vài tướng lãnh chóp bu có dính dáng với bộ tộc 
Saddam mà thôi), có lẽ người Mỹ sẽ không tốn công và tốn 
tiền kinh khủng như lâu nay để xây dựng một lực lượng an 
ninh Irak còn non yếu. Tình hình an ninh trong nước chắc 
chắn sẽ không thể tồi tệ như ngày nay và sự hợp tác của 
nhân dân Irak với công quyền sẽ tốt hơn nhiều. 

Sai lầm tai hại thứ ba của Mỹ là đã tin tưởng mù quáng và 
đưa các chính khách Irak lưu vong về nước, giao cho nhiều 
trọng trách trong chính trị và bộ máy hành chính chiếm 


3,,ứ 


đóng. Những ông bà „lrak kiều“ này đã mất hết liên hệ với 
người dân Irak hàng chục năm qua, không thông hiểu tâm lí 
dân họ bằng tâm lí của quan thầy Mỹ, nên bị dân chúng 
ghét cay ghét đắng. Mấy chính khách xa-lông này được đặt 
ngồi chung bàn trong cái gọi là „Hội đồng chính phủ Irak“, 
cùng với những đại diện sắc tộc và giáo phái Irak, mà nhiệm 
vụ chính là gườm gườm canh nhau để thủ lợi cho cá nhân và 
phe nhóm trong một chính quyền Irak tương lai. 

Trong khi đó ngoài đường phố, các cuộc phục kích của quân 
nổi dậy, các vụ đánh bom tự sát, bắn hoả tiễn vô tận trung 
tâm thủ đô Bagdad xảy ra như cơm bữa, chứng tỏ sự bất lực 
hoàn toàn của lực lượng chiếm đóng Mỹ trong việc duy trì an 
ninh trong nước. Đời sống hàng ngày thê thảm của người 
dân sau một năm cai trị của Mỹ -thiếu điện, thiếu nước, 
thiếu thuốc men, thiếu công ăn việc làm,...- cho thấy các 
quan chức trong toà Nhà Trắng ở Washington trước đây đã 
ham mê như con nít những kế hoạch đánh đấm kiểu 
Hightech mà quên bằng đi những kế hoạch hậu chiến, gọi là 
Nation building, vừa phức tạp, vừa tốn tiền hao sức hơn 
nhiều. Các vụ khủng bố đẫm máu đối với sắc tộc Kurden 
phía Bắc cũng như với nhóm giáo phái Schiit phía Nam, là 
dấu hiệu cụ thể của nguy cơ nội chiến tương tàn, dai dẳng 
giữa các giáo phái cực đoan, các sắc tộc Irak, một khi quân 
Mỹ rút đi trong tương lài. 

Trong bối cảnh này, thì việc thành hình một chính quyền 
thân thiện với Mỹ tại Irak trong tương lai gần là điều khó xảy 
ra. Có nhiều khả năng hơn, là sự ra đời của một chính quyền 
Schiit, làm nền tảng cho một trục chính trị Bagdad-Teheran, 


một điều sẽ làm cho bao nhiêu công lao, tiền của và máu 
của các thanh niên trai tráng Mỹ đổ ra cả năm qua vào vùng 
sa mạc Irak trở thành vô tích sự: Độc tài Saddam cuối cùng 
như vậy cũng chỉ được thay thế bằng độc tài của các ông 
đạo Ayatollah hay sao? Các mục tiêu địa lí-chiến lược mà 
người Mỹ muốn đạt được khi đi đánh chiếm Irak -cô lập Iran 
có giáo quyền cực đoan, đối trọng với Saudi Ả rập có chế độ 
phong kiến tham những- sẽ tiêu tan thành mây khói hay 
sao? 

Các cuộc tấn công của khủng bố từ Bagdad đến Madrid 
trong tháng Ba qua cho thấy cuộc chiến Irak đã không đem 
lại an ninh hơn cho thế giới -trái lại là đằng khác! Nếu cuộc 
tấn công Afghanistan ngay sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 
Chín đã tước đoạt đất sống của bọn khủng bố AI Qaida và 
Taliban, thì cuộc tấn công chiếm đóng Irak đã làm cho chúng 
thêm sức người sức của, vì đã tạo ra cho chúng một chính 
nghĩa mới (chống Mỹ xâm lược, chống sự xấc láo của bọn vô 
đạo Tây phương) và dâng cho chúng một dải đất dung thân 
lí tưởng (Irak với kho vũ khí vô tận chôn giấu lâu nay, với 
hàng triệu người dân bất mãn, với một xã hội tha hoá từng 
ngày). 

kẻ thù khủng bố toàn cầu mà ông Bush và các tay tân bảo 
thủ Mỹ hô hào đòi đánh đông dẹp tây để tiêu diệt, ngày nay 
đã trở thành hung mãnh, tinh vi, khôn hiểm hơn là trước 
cuộc chiến Irak. Các hạt nhân khủng bố nằm vùng của AI 
Qaida ngày nay hoạt động riêng rẽ, tự túc tự cường trong 
từng mỗi khu vực. Vụ khủng bố đẫm máu tại Madrid cho 
thấy thế hệ khủng bố mới tuy không còn chịu sự chỉ huy 


trực tiếp của trung ương Bin Laden, nhưng đã mang dấu ấn 
rất đậm của Bin Laden: 13 quả bom, đặt trên 3 chiếc xe lửa, 
xuất phát từ ngoại ô, chạy vào 3 nhà ga lớn của thủ đô 
Madrid lúc sáng sớm có nhiều người đi làm, được ra lệnh nổ 
qua tín hiệu của điện thoại di động cùng một lúc, vào ngày 
11 tháng Ba, 3 ngày trước tổng tuyển cử Tây Ban Nha. 

Lớp thành viên AI Qaida cũ, ôm bom tự sát hay khủng bố 
giết càng nhiều người càng tốt, nay hình như đã được thay 
thế bằng những thành viên trẻ hơn, được huấn luyện về kĩ 
thuật vi tính một cách chuyên nghiệp hơn, mà lại có khả 
năng phân tích tình hình chính trị lạnh lùng hơn: Hồi cuối 
năm ngoái, các chuyên gia chống khủng bố của Na Uy đã 
tìm ra một tài liệu dài 42 trang của AI Qaida, được tán phát 
trên Internet, trong đó bọn khủng bố đã phân tích một cách 
khoa học, là tại sao phải chọn Tây Ban Nha để đánh gục 
bằng khủng bố, nếu muốn phá gãy cái gọi là „Liên minh của 
phe chí nguyện“ do Mỹ lãnh đạo tại Irak. 

Đúng 911 ngày sau vụ 11 tháng Chín tại Mỹ, cuộc khủng bố 
của thế hệ AI Qaida mới tại Madrid đã gây những hậu quả 
sâu rộng: 200 người chết, 1500 người bị thương, cả Âu châu 
rúng động, đảng bảo thủ thân Mỹ của Aznar thua xấc bấc 
xang bang, đảng Xã hội của Zapatero thắng to bất ngờ, đòi 
rút quân Tây Ban Nha tại Irak về (nếu không có mạng lệnh 
của Liên Hiệp Quốc). Ba Lan, một đồng minh mới của Mỹ - 
thuộc về khối „Âu châu mới”, theo cách nói của bộ trưởng 
quốc phòng Rumsfeld- đang có vẻ lung lay lập trường, khi 
đặt lại vấn đề về chủ trương quá hăng hái của nước mình 
chạy theo Mỹ trong cuộc chiến Irak. Tuần qua, trước đông 


đảo báo chí Âu châu, Tổng thống Ba Lan Kwasniewski đã 
bày tỏ sự thất vọng vì đã bị lừa trong vấn đề thông tin về 
các vũ khí giết người hàng loạt tại Irak dù ông không nêu 
đích danh Hoa Kỳ và Anh quốc. Ông cũng cho hay Ba Lan sẽ 
rút quân vào đầu năm 2005, như vậy là sớm hơn thời hạn 
mà họ từng cam kết trước đây. 

Các lời tuyên bố này chắc chắn không cho ông Bush vui vẻ 
trong cuộc tranh cử đang gay go hiện nay, khi mà cuốn sách 
"Against All Enemies" của ông Richard Clarke -một cựu cố 
vấn cao cấp về các vấn đề khủng bố của Bush và của 2 đời 
tổng thống tiền nhiệm Hoa Kỳ- được bán chạy như tôm tươi 
(500.000 cuốn trong 3 ngày!), trong đó Clarke thẳng thừng 
tố cáo Bush đã không lưu tâm đúng mức đến việc chống 
khủng bố AI Qaida trước vụ 11 tháng Chín, đã nhắm mắt 
làm ngơ trước Bin Laden bất kể những khuyến cáo của 
Clarke, mà chỉ đeo đuổi chủ trương đánh Irak ngay từ khi lên 
cầm quyền. 

Cho nên người ta có thể bắt chước Thủ tướng tân cử 
Zapatero của Tây Ban Nha để tóm gọn tổng kết của cuộc 
phiêu lưu Irak sau một năm: Trước đây cuộc chiến (Irak) là 
một thảm hoạ, ngày nay sự chiếm đóng Irak là một thảm 
hoạ. Và người ta cũng có thể bắt chước hệ luận tất yếu của 
ông Zapatero là chào "Hasta la vista, Baby" rồi rút đoàn 
quân viễn chinh ra khỏi Irak ngay để chấm dứt dự án sai lầm 
này. 

Tuy nhiên sự việc không thể đơn giản như vậy. 

Một cuộc rút quân hiện nay sẽ đưa đến chắc chắn tình trạng 
nội loạn, sụp đổ toàn diện tại Irak, gây nhiều cuộc địa chấn 


nghiêm trọng trong toàn vùng Trung Đông trong chục năm 
tới, rung động đến tận châu Âu và cả châu Mỹ. Kết quả của 
một Irak không có quân đội ngoại quốc là một khoảng trống 
vắng về quyền lực, một khoảng trống vắng về luật pháp, 
một môi sinh Biotop cho các tên cực đoan chủ nghĩa Hồi 
giáo. Cho nên trong nhiều năm tới đây, không những Tây 
Ban Nha, Hoà Lan và Ba Lan không nên và không được rút 
quân khỏi Irak, mà trái lại sắp tới Nato với cả Pháp và Đức 
phải chuẩn bị để gởi thêm quân qua. 

Điều kiện cần và đủ mà Hoa Kỳ phải nhanh chóng đáp ứng 
là phải trao toàn quyền chỉ huy chính thức về việc tái thiết 
chính trị và kinh tế Irak lại cho LHQ, hợp thức hoá qua một 
nghị quyết mới của LHQ. Nhưng ông Bush chỉ chịu bay từ 
Washington DC lên New York để cầu khẩn ông Kofi Annan, 
khi nào người Mỹ cảm thấy hụt hơi thê thảm về nhân sự, tài 
chính và kinh nghiệm chuyên môn trong việc đưa một nước 
kiệt quệ vì cấm vận và chiến tranh, chia rễ về sắc tộc, phân 
hoá về tôn giáo, và phong kiến Ả rập như Irak thành ra một 
quốc gia thịnh vượng, cởi mở, dân chủ, làm gương cho các 
nước lân bang. 

Và có lẽ điều này, sau một năm chiếm đóng Irak, chính 
quyền Bush cũng đã nhận thấy. 

Sức của một siêu cường cũng có hạn. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: shcd.de/ 
Được bạn: Mọt Sách đưa lên 
vào ngày: 8 tháng 6 năm 2004 


